Ngưòi Việt tại Wichita thòỉ 1975 -1978 

Bài 6 - Ngày 17.03.2018 


- Năm 1978 (tt. 1) 

* vận động xin cho các gia đình ly tán được đoàn tụ 

Nguyện vọng đoàn tụ gia đình, không chỉ xuất phát riêng vól nhóm " 
độc-thân-tại-chỗ" như đã viết trước đây, mà còn có thêm hàng chục 
ngưòi từ nhiều tiểu bang khác di chuyên đến, họ cũng mong muốn 
xin chính phủ cho thân nhân của họ được đoàn tụ. về trường họp vợ 
chồng đầy đủ có mặt tại Mỹ, nhưng con cái còn nhỏ kẹt lại tại Việt 
Nam có trên chục gia đình, họ cũng mong ước làm sao cho con cái của 
họ được đến Mỹ... 

Qua các buổi họp mặt cuối tuần với nhiều nhóm, khi bàn về việc vận 
động xin cho các gia đình ty tán được đoàn tụ, một vài người cho rằng 
bên Cali, bên Texas, hay bên Hoa Thịnh Đốn người ta đông, người ta 
không vận động, còn mình ở thành phô nhỏ này thì liệu có hy vọng gì, 
sợ là công dã tràng... Cũng có câu hỏi nêu ra về sự hăng say của người 
viết, rằng có phải là mượn cớ đê kiếm danh hay kiếm chức chủ tịch... 
(ngưòi viết cùng gia đình đầy đủ 4 người, định cư tại Wichita từ 
ngay 23.06.1975). 

Như đã viết: "..., chuyện nghi ngờ là chuyện thường tình, vì sau 
chiên tranh niêm tin của người Việt đã bị thui chột, không tin vào các 

lòi nói suông, không tin vào các lời hứa hẹn " ba bò chín trâu" ...mà chỉ 
muôn nhìn thấy việc làm thực tê,..." (bài 1) 

Anh em nêu lên các khó khăn, nghi ngờ, không phải là vô lý, bỏỉ thế, để 
làm an lòng những ngưòi trong hoàn cảnh, hầu cùng tiếp tay vào cuộc 
vận động đoàn tụ. Người viết đi Cali nhân cuộc tập họp đầu tiên của 
ngưòi tị nạn tại Nam Cali vào ngày 30.4.1977, do LM Đỗ Thanh Hà tổ 
chức, đê tìm hiểu tình hình tại chỗ, vì " thà rằng thắp lên ngọn đèn cầy, 
còn hon ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm". Nhưng khi đối diện vói đám 
đông tại Nam Cali, mắt thấy tai nghe, nhiều đề tài được các diễn giả 
thay nhau lên khán đài hô hào ..., nhưng lại không nêu ra được việc làm 
cụ thể, để kêu gọi đồng bào tiếp tay phục vụ nguyện vọng thiết thực 


liên quan đến cuộc sống...( thời gian 30.04.1977 tình trạng cư trú của 
người Việt còn mang qui chê tạm dung). Cho nên một năm sau ngày đi 
Cali... 

Ngày 30.04.1978, nhân kỷ niệm 3 năm ngày bỏ nước ra đi (30.04 1975), 
người viết dự tính tổ chức một cuộc họp mặt nhằm kêu gọi đồng bào 
toàn bang Kansas về tham dự, đê cùng nêu thỉnh nguyện, ngõ hầu xin 
cho các gia đình ly tán được đoàn tụ. Công việc qủa là phức tạp và khó 
khăn, đê hoàn thành việc đạo đạt nguyện vọng đoàn tụ, cần tiến hành 
nhiều giai đoạn. Vì là việc chung, không phải là việc của một nhóm 
ngưòi, nhất là sô ngưòi có gia đình đầy đủ chiếm sô đông. Đe tránh 
bót sự chống đối, và tránh bị cho là coi thường sự hiểu biết của đồng 
bào, việc đầu tiên là phải trưng cầu ý kiến trước khi tiến hành ... 

Qua bản tin Thông báo sô 4/78 ngày 06.04.1978 trong thư thăm dò ý 
kiến đồng bào, có đoạn văn viết như sau : 

rr 

BA NĂM MÒN MỎI TRÔNG, CHỜ, 

NGƯỜI CÙNG RUỘT THỊT LÀM NGƠ SAO ĐÀNH. 

TRÔNG ai: Vợ, chồng, con cái, cha mẹ... 

CHỜ gì : ĐOÀN TỤ. 

Ngày 10.04.1977 tại hội trường Mt Carmal schooỉ... nhât loạt mỗi người 
1 lá thư gửi nhà cầm quyền xỉn quỉ chê thường trú... Có được kêt qủa 
này là do sựquyêt tâm và đoàn kêt của mọi người. ... 

Chả nhẽ chúng ta cứ mãi thụ động, đã 3 năm rồi đã có ai trả lòi cho 
chúng ta bỉêt NGÀY ÂY CÓ ĐOÀN TỤ. ...Tại sao chúng ta không hỏi 
ngay nhà cầm quyền BAO GIỜ CÁC ÔNG CHO CHÚNG TÔI ĐOÀN 
TỤ? 

Chúng ta hỏi được không?Xin thưa được, ai đánh thuê, ai bỏ tù khi đặt 
câu hỏi này. Nêu có bị tù tội thì chính kẻ viêt lời van xin này sẽ đi tù 
trước. 


Chúng ta hỏi được không?Xin thưa được, dễ mà, kinh nghiệm có sẵn, 
lại mỗi người 1 lá thư gửi đi như năm qua. Nhưng không dễ nêu chỉ có 
người của Kansas, mà phải cần có những người tỵ nạn trên toàn nước 


Mỹ cùng gửi đi, thì lời thỉnh cầu mới có giá trị, và mói có câu trả lời 
thỏa đáng. 

vậy thì chúng ta viêt thư làm sao, nội dung thê nào và hỏi ai? Xin qúỉ 
vị chỉ bảo dùm và gửi về, chúng tôi đúc kêt đê lấy ý kiên chung cho vân 
đề ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH. " 


Trong việc chuẩn bị cho ngày phát động, về việc "hỏi ai”, ngưòỉ viết 
mời Dân Biểu Liên bang Dan Glickman (đon vị 4th Kansas) tham dự. 
Trong thư trả lòi ngày 13.04.1978, ông Dân Biểu xác nhận đến tham dự 
" I shall be most happy to join with you at 12:15 and give the address" tổ 
chức vào ngày 30.04.1978. Kèm bản chụp thơ của ông Dân Biểu, và 
copy thư trưng cầu ý kiến ngày 06.04.1978. 

Còn tiếp 
DV 


OANGLICKMAM 
Num Dntmrt-Am*. 





COXGURK or THI rXOTD BTATW 
NOUK or HKPncaCMTATIVCa 
mi 



AprU ư, 1971 


Hr. tu* thac* 8 u 
c*t*elie Mmhi af VUhlta 
(tarlrtM OfflM 
437 Kart* 

Vickitm, u 47302 


1 Unk T*n ter jwr ki nề lariutÌM fac M M *mk 
ềt dw tklN T*ar mlvtrttry ol cto irrtMl #f tte 
vt iwm tr Lum*. I lUU *• K«t k mrt t* )«u 

vte* rw at lỉtlỉ «ể |In cha ■ể lr —■. 

ạr kkUUtntln AnUUM, NfTM Im, vtỉl call 
rMllOi fut«r» M Chat datuila ot wy vUU «Uk tk 
TUtMMM tu *• (UaltM4. 

COgMMM 

ravrth DUtrUt, Uuu 
K/cy 


moac BAI) Hoay 6-4-197■ 

ũ • / TI 

30 thui < nu irra m 30 tung t nu 1ITI 

♦rt ... 

•« lú làiuiậi MÒní...c»õ,.. 

.r 5 Ù 51 CÙIC IUÕT TIIT ưfc. ICƠ M 0 cũ» 


uíng «1 I VỊ oNỏni.ean c.l.cM *♦ 
n .. „• . lỊM.Ĩíị òộìĩ-ul 

UM lũ nào ú eè «OM-Ty V 



! ù. U ỉtr 10 nềhnĩĩv 

HI m t* Ihùo nai nuv nnĩ (*• «wvin 1*0 <n 

CẮC 0*0 CHC ỈMLne rcj gé*ĩ-T|| r 

• Chii"§ ta.hỏl tHKỊT khãm y vm tf|ư* *uạr r al tnum, ai 

bo liĩytii ớít eãu Hoi nay ,ảaij co tú tiýl mí en»nn 4ó viat 191 «w 
»lrt náy aề in tò tpuéo. 

* * ' 0 , •* — * 

• .-a ửhuQQ ta nól ạụõc khong T * in Khua• đuocI90 aa,*|rtft iQ^lar 

cg.aãn »1^1 agl ngufeỉ 1 ỉa Uai «ul di rã» 3 J nmm uua.Âf\Jrwj khpn* ế* 
nã* cHl.ce nhune riã Narọaạ.qpnfwl «*h og. rđ)ựnq rẹưòị 

tf*n Loan r.Ịioc nỹ_ ẽw 9 lạt ứ ỉ thi lú t Utlãh cáv nãy a*l co tttttị 
«• aol CO eàu trô' loi thoa úiry, 

_ 1 . _ Vạy tlii chjn* to vUt tho lia ritr hỈỊ tủ i** vò . , 

họj iLTtln 401 vi ehĩ bị* 0ùã ị* ' , r f« c*Y«"- r taĩ *ẽu ổue Mt du 
lây f klìa e*unf e»*e vón Ifm DCÌH-Tl) CĨA-OINM 


Iln enán thanh câo tạ 9 uì «4 
□MUIÌMCH^IO 


T 








